


Chương 240: Kim Tiên nghị sự



 
Dịch giả: liemnt 

 

 
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông 

 

Một ngày mấy năm sau. 

 

Một nơi nào đó trong Chúc Long Đạo, trong một tòa đại điện nguy nga nằm trên một đỉnh núi cao vạn trượng, ẩn khuất trong mây mù. 

 

Trong điện đường cực cao nhưng rất trống trải, có tám cây cột to chống đỡ mái vòm. Trên mỗi cây cột đều điêu khắc một phù điêu Cự Long. Những Cự Long này có hình thái khác nhau, hoặc ngửa mặt lên trời mà rống, hoặc đằng vân giá vũ, hoặc trợn mắt chém giết. 

 

Mỗi một phù điêu trông sinh động như thật, cực kỳ chân thực, giống như chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền lập tức sống lại. 

 

Trên đại điện treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ "Long Thần điện". 

 

Phía dưới tấm biển là một pho tượng khổng lồ đứng thẳng, cũng là một đầu Cự Long, ngửa mặt lên trời mà rống. 

 

Nếu những phù điêu Cự Long trên tám cây cột kia có tay nghề chạm trổ rất tinh xảo, sinh động như thật thì phù điêu này lại rất thô ráp, kém cỏi, thậm chí trên thân rồng rất nhiều lân phiến cũng không được điêu khắc thành hình, giống như tác phẩm của một kẻ không chuyên mới tập luyện kỹ thuật điêu khắc. 

 

Pho tượng này mặc dù thô ráp, lại có một loại thần vận không thể diễn tả bằng lời. Trong con ngươi của Cự Long mơ hồ lại có một đôi con ngươi khác, ở trên cao nhìn xuống những con sâu cái kiến dưới thế gian, phảng phất như một Thần Long cao cao tại thượng. 

 

Pho tượng khổng lồ đứng trong đại điện, chiếu rọi xuống một bóng đen to lớn, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. 

 

Trước mặt pho tượng bày ra một hương án to lớn, phía trên chất đầy hương nến cùng trái cây, khói hương nghi ngút. 

 

Giờ phút này, trên đại điện có ba thân ảnh đang đứng. Ở giữa là một nam tử trung niên mặc một bộ áo bào tím, ngũ quan bình thường, mặt vuông, lông mày nhỏ nhắn, không giận mà uy, chính là Âu Dương Khuê Sơn. Một người khác là thiếu phụ mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, vũ mị say lòng người, là sư tôn của Bạch Tố Viện, Vân Đạo Chủ. 

 

Người còn lại một thân áo bào màu vàng, dáng người mập lùn, chính là Hùng Sơn Phó Đạo Chủ. Lúc này Hùng Sơn mang theo vẻ mặt kính cẩn đứng cách hai người kia khoảng một trượng. Có điều cả ba người đều không có nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. 

 

Sau một lát, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, lại có ba thân ảnh đi đến. 

 

Đi đầu là một lão giả tóc xám mũi đỏ, nếu Hàn Lập ở đây, có thể kinh ngạc phát hiện, người này không phải ai khác, chính là Hô Ngôn lão đầu kia. 

 

Bên cạnh lão giả là một nữ tử váy đen, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt, không nhìn thấy dung mạo. Bất quá, từ thân thể và đôi mắt của nàng có thể nhận thấy đây là một nữ tử trẻ tuổi. Tuy nhiên, móng tay của nàng lại có màu tím sậm đầy quỷ dị, mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tầng ánh sáng yếu ớt. 

 

Người còn lại là một nam tử áo đen, còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, dung mạo có chút anh tuấn, một đầu tóc vàng rối tung, sắc mặt cũng có màu vàng nhạt, sau lưng đeo một kim luân. 

 

"Hô Ngôn đạo hữu, Tần đạo hữu, Viên đạo hữu, các vị đã tới. Cuối cùng cũng có đủ năm người." Âu Dương Khuê Sơn trên mặt tươi cười, tiến lên nghênh đón. 

 

Thiếu phụ áo trắng trên mặt cũng lộ ra nụ cười yếu ớt, từ khi ba người xuất hiện, nàng cũng không có nhìn hai người kia mà đôi mắt đẹp cứ nhìn chằm chằm vào Hô Ngôn lão đạo, trong mắt giống như có một tia u oán không dễ nhận thấy. 

 

"Hùng Sơn tham kiến ba vị Đạo Chủ." Vẻ mặt của Hùng Sơn lại càng cung kính, hướng phía ba người thi lễ. 

 

Ba người cũng không để ý đến Hùng Sơn, đầu tiên là thần sắc trịnh trọng hướng pho tượng Cự Long kia thi lễ một cái, lúc này mới nhìn về phía ba người Âu Dương Khuê Sơn. 

 

Hô Ngôn lão đạo đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của thiếu phụ áo trắng có chút xấu hổ, mắt nhìn thẳng về phía Âu Dương Khuê Sơn, nói: "Âu Dương đạo hữu, ngươi bây giờ đã chấp chưởng tông môn, sự vụ trong tông ngươi cứ xử lý là được. Có chuyện gì lại cần tổ chức hội nghị Đạo Chủ?" 

 

Nữ tử váy đen cùng thanh niên tóc vàng không có mở miệng, tựa hồ cũng đang chờ Âu Dương Khuê Sơn trả lời. 

 

"Quấy rầy ba vị thanh tu cũng là bất đắc dĩ. Trước đó vài ngày, khi tiến hành khảo hạch cho các đệ tử hạch tâm trong Huyền Băng sơn mạch xảy ra chút biến cố. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cho nên ta thấy cần thảo luận cùng mấy vị một hai." Thần sắc của Âu Dương Khuê Sơn trở nên nghiêm nghị, chầm chậm nói ra. 

 

Hô Ngôn lão đạo đối với việc này sớm đã biết, cũng không có lộ ra dị sắc. 

 

Hai người đứng phía sau hắn, thanh niên tóc vàng khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đã biết, còn nữ tử váy đen xem ra là lần đầu nghe nói việc này, nhưng trên mặt cũng chỉ lộ ra một tia nghi hoặc. 

 

Âu Dương Khuê Sơn dừng một chút, nói rõ chi tiết một lần sự tình phát sinh tại Huyền Băng sơn mạch. 

 

"... May mà hai tên trưởng lão chủ trì thí luyện kịp thời xuất thủ, phá hủy nhục thân đạo chích kia, chỉ có Nguyên Anh hắn đào thoát, đệ tử tham gia thí luyện cũng không có người nào vẫn lạc, cũng không lo ngại." Âu Dương Khuê Sơn nói. 

 

"Cũng không lo ngại? Việc này trước khi đến đây ta đã nghe người ta nói, có bốn tên đệ tử nhục thân bị hủy. Bốn người kia đều là nội môn nhân tài kiệt xuất, thiên tư vốn cực cao, lần này nhục thân bị hủy, cho dù có thể tìm kiếm thân thể mới đoạt xá, tiềm lực cũng sẽ giảm mạnh. Hai trưởng lão này hộ vệ không tốt, nên phạt nặng!" Âm thanh của thanh niên tóc vàng vang lên, lạnh lùng nói ra. 

 

Mười ba Đạo Chủ ở Chúc Long Đạo, bởi vì xuất thân, cũng chia thành hai phái, tán tu và bản thổ. 

 

Thanh niên tóc vàng chính là Đạo Chủ thuộc phái tu sĩ bản thổ, trong lần thí luyện này xui xẻo bốn tên mất đi nhục thân đều là đệ tử nội môn, còn đệ tử tán tu một tên thụ thương cũng không có. 

 

Sau khi trưởng bối của bốn người biết việc này đều rất giận dữ, cho rằng trưởng lão hộ vệ thiên vị những đệ tử tán tu kia. 

 

Cho dù không có Âu Dương Khuê Sơn triệu tập, thanh niên tóc vàng cũng dự định đi ra hưng sư vấn tội. 

 

"Viên đạo hữu lời ấy sai rồi, chuyện trước sau ta đã tra rõ ràng, tội cũng không do hai vị trưởng lão kia. Chân Tiên ngoại địch kia cực kỳ giảo hoạt, thực lực cũng không tầm thường, lại còn luân phiên bố trí xuống trận pháp nghi binh, hai vị trưởng lão hộ vệ có thể đánh giết ngoại địch, đồng thời bảo vệ đệ tử đã không dễ. Ngược lại ta cảm thấy hẳn là nên khen thưởng bọn hắn một chút." Vân Đạo Chủ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc vàng, sửa lại một chút mái tóc nơi thái dương, phản bác. 

 

Vân Đạo Chủ chính là xuất thân tán tu, Âu Dương Khuê Sơn bên cạnh cũng là như thế. 

 

"Vân đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, bọn hắn nếu nhận nhiệm vụ hộ vệ thì cần phải ứng phó tất cả tình huống phát sinh. Bây giờ bốn tên đệ tử nhục thân bị hủy, chẳng lẽ không phải bọn hắn hộ vệ tắc trách!" Thanh niên tóc vàng nghiêm sắc mặt nói. 

 

"Viên đạo hữu lần này là đơn thuần luận sự, hay là có ý khác, muốn mượn cơ hội chèn ép, trong lòng các hạ tự nhiên rõ ràng." Vân Đạo Chủ cười lạnh một tiếng nói ra. 

 

"Ngươi nói cái gì!" Thanh niên tóc vàng mặt hiện vẻ giận dữ, đang muốn nói tiếp. 

 

"Tốt, Viên Bất Thiếu, chớ ồn ào. Hiện tại nếu Âu Dương đạo hữu chấp chưởng tông môn, xử lý chuyện này như thế nào, tự nhiên là do hắn quyết định. Tin tưởng Âu Dương đạo hữu sẽ để cho tất cả mọi người tin phục." Hô Ngôn lão đạo trừng thanh niên tóc vàng một cái, sau đó nhìn thật sâu Âu Dương Khuê Sơn, nói ra. 

 

"Cái này hiển nhiên, Hô Ngôn đạo hữu yên tâm." Âu Dương Khuê Sơn mỉm cười nói. 

 

Thanh niên tóc vàng thần sắc có chút không phục, nhưng cũng không nói thêm gì. 

 

Thiếu phụ mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng. 

 

"Ta đã hỏi thăm kỹ càng hai vị hộ vệ trưởng lão, còn có những đệ tử tham gia thí luyện, tập hợp tất cả tư liệu liên quan tới tên Chân Tiên kia. Luận kiến thức, ba vị đều trên ta, mời ba vị tới, chính là muốn cùng nhau tham tường một chút, có thể hay không xác nhận thân phận của người này." Âu Dương Khuê Sơn nói, lấy ra ba ngọc giản hình tròn, đưa tới. 

 

Ba người Hô Ngôn tiếp nhận ngọc giản, thả thần thức vào bên trong. 

 

"Hùng Phó Đạo Chủ cũng là người kiến thức rộng rãi, hãy cùng xem xét một chút đi." Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Hùng Sơn bên cạnh, lại lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới. 

 

Hùng Sơn khom người cảm ơn một tiếng, nhận lấy ngọc giản, cũng thả ra thần thức thăm dò vào trong đó. 

 

Trong ngọc giản mở đầu là một đoạn hình ảnh, chính là lúc lão giả gầy gò kia cùng bọn người Bạch Tố Viện bắt đầu nói chuyện, mãi cho đến khi Hàn Lập đánh bại người kia, đối phương chạy trối chết mới kết thúc. 

 

Khi nghe lão giả gầy gò kia đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, thần sắc Hùng Sơn hơi động một chút. 

 

Hình ảnh sau đó là một chút văn tự tài liệu và hình ảnh tin tức liên quan đến các vật phẩm trên người lão giả gầy gò. 

 

"Hình ảnh này là người phương nào ghi chép, ngược lại kỹ càng vô cùng. Trong lúc kịch chiến mà có thể có phần tâm tư này càng thêm đáng quý." Sau một lúc lâu, Hô Ngôn lão đạo hỏi. 

 

"Là Bạch Tố Viện, đồ đệ của Vân Đạo Chủ." Âu Dương Khuê Sơn đáp. 

 

"Thì ra là thế, nàng này không chỉ có thiên tư bất phàm, phần tâm tính này càng thêm khó có được." Hô Ngôn lão đạo nhìn thiếu phụ áo trắng một chút, lập tức liền dời ánh mắt. 

 

"Vân Nghê ta con mắt nhìn người vẫn còn có, thu đồ nhi tự nhiên bất phàm, không giống một ít người có mắt không tròng." Vân Nghê nói ra lời đầy thâm ý. 

 

Hô Ngôn lão đạo sờ lên mũi, không có trả lời. 

 

"Khục! Mấy vị nhìn qua tài liệu này, có đầu mối gì về người này không?" Âu Dương Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt, nói ra. 

 

"Vật phẩm trên thân người này đều là vật tầm thường, không có đồ vật có thể xác nhận thân phận. Nhưng nhìn công pháp hắn tu luyện thì có chút giống tu sĩ Thượng A đại lục." Nữ tử váy đen lúc này mới mở miệng nói ra, thanh âm có chút khàn khàn. 

 

"Kim giáp khôi lỗi kia có chút giống Minh Vương khôi lỗi của Thánh Khôi môn ở Minh Hàn đại lục." Thanh niên tóc vàng cũng nói tiếp. 

 

"Hẳn không sai, chính là Minh Vương khôi lỗi. Bất quá Minh Vương khôi lỗi của Thánh Khôi môn mặc dù trân quý nhưng chỉ cần chịu trả giá đắt vẫn có thể lấy được, chỉ bằng vào điểm này thì không cách nào xác định được thân phận của người này." Hô Ngôn lão đạo gật đầu nói. 

 

Âu Dương Khuê Sơn nhìn về phía Hùng Sơn, nói: "Không biết Hùng đạo hữu có kiến giải gì không?" 

 

"Không dám. Mấy vị Đạo Chủ kiến thức hơn xa tại hạ, chỉ là ta nhìn kiếm trận mà người kia thi triển, có chút giống Thất Sát kiếm trận của Vô Sinh Kiếm Tông năm đó." Hùng Sơn khiêm tốn nói ra. 

 

"Thất Sát kiếm trận! Đại danh của kiếm trận này ta đã nghe qua. Tuyệt sát kiếm trận tiếng tăm lừng lẫy của Vô Sinh Kiếm Tông mà chỉ có một chút uy lực như thế? Còn không phải bị tiểu tử họ Lệ kia thuần thục đánh tan, còn hủy đi năm chuôi phi kiếm." Thanh niên tóc vàng cười nhạo nói, hiển nhiên không tin lời Hùng Sơn. 

 

"Tại hạ cũng không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy có chút tương tự." Hùng Sơn cúi đầu nói. 

 

"Hùng Phó Đạo Chủ tinh thông Kiếm Đạo, nghe nói trước kia đã từng chiếm được một phần di tàng của Vô Sinh Kiếm Tông, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Mà Lệ trưởng lão kia có thể nhẹ nhàng đánh tan kiếm trận, cũng không phải là kiếm trận quá yếu, mà là thủ đoạn của Lệ trưởng lão này rõ ràng cao minh hơn mấy phần. Xem ra, trong Chân Ngôn Bảo Luân người này luyện chế ẩn chứa Trọng Thủy có mang theo một chút Thủy Pháp Tắc chi lực, cũng là tính tự mở ra một con đường, uy lực không tầm thường. Nếu không có người này, lần này chỉ sợ là không chỉ có bốn tên đệ tử nhục thân bị hủy đơn giản như vậy. Âu Dương đạo hữu, theo ý ta, hẳn là nên ban thưởng cho người này một chút." Hô Ngôn lão đạo có chút ý vị thâm trường nói ra. 

 

Nghe lời này, mấy người khác sắc mặt khẽ giật mình. Từ trong hình ảnh rất khó phán đoán chính xác tình huống thực tế, chỉ có thể đại khái phỏng đoán một chút, nhưng nghe Hô Ngôn lão đầu phân tích đạo lý rõ ràng, tự nhiên không dám nói gì thêm. 

 

"Lời Hô Ngôn đạo hữu nói rất đúng, việc này ta sẽ an bài. Nếu như thế, kẻ địch lần này tu vi pháp bảo thượng vàng hạ cám, ngược lại rất khó phán đoán thân phận." Âu Dương Khuê Sơn thì thào nói ra. 

 

Thanh niên tóc vàng vốn còn muốn nói cái gì, nhưng sau khi nhìn Hô Ngôn lão đầu một cái, cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng. 

 

Vân Nghê nhìn mấy người một chút, mặt ngọc có chút âm trầm. Người này mưu toan bắt cóc Bạch Tố Viện, nếu là không thể làm rõ ngọn nguồn, nàng làm sao có thể an tâm. 

 

Âu Dương Khuê Sơn do dự một chút, mở miệng nói: "Còn có một việc, người này đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, tựa hồ giữa hắn có chút liên hệ." 

 

Mấy người khác nghe nói lời này, đều hiện lên thần sắc khác nhau. 

 

"Nói tới Bạch trưởng lão, năm đó thật sự đáng tiếc, nếu không phải bởi vì sự kiện kia, lấy tư chất của hắn, Chúc Long đạochúng ta hiện tại có lẽ đã có 14 vị Kim Tiên Đạo Chủ." Hô Ngôn lão đạo thở dài. 

 

Đôi mắt đẹp của Vân Nghê ảm đạm, nhìn có chút thương cảm. 

 

"Âu Dương Đạo Chủ, liên quan tới thân phận người này, chúng ta cũng bất lực. Sự tình sau này, đạo hữu cứ tự xử lý." Hô Ngôn lão đạo nói ra. 

 

Nói xong lời này, hắn lập tức quay người đi ra bên ngoài. 

 

"Hô Ngôn Đạo Chủ, vì sao vội vã rời đi như vậy." 

 

Bóng trắng hoa một cái, thân ảnh Vân Nghê đã xuất hiện phía trước, cản đường đi của Hô Ngôn lão đạo. 

 

"Ngươi xưa nay không phải yêu thích nhất là rượu ngon sao? Trước đây vài ngày ta vừa có được vài hũ tiên tửu rất ngon, không bằng mời Đạo Chủ đến chỗ ta đàm đạo một chút? Vừa vặn ta cũng có chút nghi hoặc trong tu luyên, muốn Hô Ngôn đạo hữu giúp đỡ chỉ điểm một hai." Trong đôi mắt đẹp của Vân Nghê phản chiếu thân hình Hô Ngôn lão đạo, sóng mắt như nước./.